Sáng tác Hát nói, Phú, Văn 
tê. 

Long Nguyễn 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 








lục 


Long Nguyễn 
Sáng tác Hát nói, Phú, Văn tế. 
Hát nói 


Đây là các thể thơ văn hầu như thất truyền. Trong tinh thần 
bảo tồn văn học nước nhà, Meta xin biên khảo một loạt bài 
về Hát nói, Phú, Văn tế để làm thế nào, từ chỗ chưa biết gì, 
tự các bạn có thể sáng tác được. Mỗi một thể loại, Meta đều 
có sáng tác 1 bài mẫu để bạn đọc tiện tham cứu. Riêng phú 
và văn tế, vì tính chất chặt chẽ của nó, mỗi một cặp câu đều 
đối với nhau, xin dùng dấu chấm phẩy (;) để phân chia 2 câu 
đi từng cặp. Ví dụ: 

Hơn ba mươi tỉnh hội đồng; Dư sáu chục năm huệ dưỡng. 
Hoặc: 

Tiếng kêu oan, oan này bởi nước, hồn nhân dân biết dựa vào 
đâu; Thân liều thác, thác cũng vì vua, xương nghĩa sĩ chất 
đà nên đống. 

Bắt đầu bằng Hát Nói trước nhé! 

Thưa các bạn 

Nhận thấy trong văn học Việt Nam, bộ môn Hát nói càng 
ngày càng chìm vào quên lãng. Trước nguy cơ ấy tôi không 
ngại bỏ thì giờ sưu tầm, tham khảo để cùng các bạn ôn lại 
thể thơ Hát nói. Gọi là bộ môn thay vì gọi là thể thơ, tôi 
cũng có dụng ý. Ngày xưa bậc tao nhân mặc khách sáng tác 
những bài thơ Hát Nói lưu truyền cho tới ngày nay không chỉ 
để sáng tác vì nghệ thuật mà còn là thú tiêu khiển của kẻ 
thích chơi trống bỏi. 


Kẻ hay chữ thời xưa thường luống tuổi, người hiển đạt cũng 
như kẻ sách đèn đều đã hoặc đang nhờ cậy vào sự đảm 
đang tần tảo của hiền nội. Dĩ nhiên dù 1 thời có sắc nước 
hương trời, thời gian và sự làm lụng vất vả cũng làm cho 
nhan sắc phai tàn, các cụ đành đi tìm của lạ. Bộ môn Hát nói 
ra đời từ hồi nào ta không biết chính xác, nhưng bắt nguồn 
từ duyên do đó. 

Ta có thể ví Hát nói như Karaoke ôm bên VN. Cái này thì tôi 
rành lắm Bạn có thể đi cùng 1 hay 2 người bạn, người được 
gọi là quản lý sẽ dẫn bạn đến 1 phòng được thiết trí để nghe 
nhạc, nghĩa là kín và ấm cúng. Cũng vẫn người quản lý dẫn 
"các em "vô, số em tuỳ theo số khách. Lúc này bạn có thể 
yêu cầu quản lý cho đổi "em" khác nếu không vừa ý . Sau đó 
là tới màn uống bia. Bạn không biết uống bia ư? No problem 
! Ly của bạn luôn đầy tràn, bạn không uống thì các em, lấy 
lý do thay đá mới cho lạnh hoặc đá làm loãng bia, đổ ly của 
bạn vào cái chậu dưới gầm bàn. Chai bia mới cứ khui soành 
soạch . Chẳng mấy chốc bạn cũng "cạn" 20 lon bia như chơi. 
Dĩ nhiên các em cũng uống cầm chừng chiều khách. Trong 
lúc ca hát bạn trả giá cho 1 đêm "chiến đấu". Thoả thuận , 
bạn có thể chấm dứt ca hát bất cứ lúc nào. Trả tiền bia, tiền 
tips cho các em lẫn quản lý ($5.00 1 người, kể cả tiền bia 
tổng cộng khoảng $100.00) rồi chia tay bạn bè, mỗi ông 1 
em về khách sạn để "mở mang trí tuệ". 

Các cụ xưa cũng thế. Chủ chứa khi có khách lo bắt gà làm 
thịt, có khi đích thân tiếp khách, có khi phải đi gọi nếu có vị 
khách khó tính đòi cho được "em" quen. Ăn nhậu, hút thuốc 
phiện, sáng tác tại chỗ hay đã sáng tác từ trước, đưa cho cô 


đầu hát. Phải có đàn đáy và trống bỏi. Trống bỏi là cái trống 
con nhỏ như trống lắc của thợ nhuộm, gõ kêu "tom tom" để 
giữ nhịp hay tỏ ý tán thưởng. Có câu : Già mà còn ham trống 
bỏi , chế diễu người già mà dê dẩm. Buồn ngủ thì mỗi cụ 1 
em chui vào cái mùng giăng sẵn, tha hồ mà "tom chát". Văn 
học Việt Nam đã có nhiều áng thơ Hát nói được lưu truyền 
đến ngày nay, đều phát xuất từ những cuộc ăn chơi như thế. 
Xin xem phần đọc thêm để thưởng thức các bài Hát nói nức 
danh thời đó. 

Cần giải thích thêm về luật bằng trắc nếu có bạn thắc mắc 
sao lại có luật lệ nhiêu khê đến thế. Các bạn hẳn rõ, thi ca 
từ Đường thi, cho đến Hát nói được sáng tác không phải để 
đọc mà là để ca ngâm. Thi luôn đi đôi với ca. Tiếng sáo sẽ 
lạc lõng lắm nếu 1 bài Đường thi lỏng lẻo niêm luật. Cũng 
như vậy, tiếng nhị sẽ ngang phè nếu bài Hát nói sai luật 
bằng trắc, nhịp trống sẽ ra sao nếu 2 câu thơ không đủ 7 
chữ hay câu keo không là 6 chữ? Để dễ hiểu, tôi xin dẫn giải 
bằng tân nhạc. Tân nhạc khác cổ nhạc ở chỗ 1 bản nhạc 
phải được sáng tạo cả nhịp điệu, cũng âm và cả lời nhạc 
nữa. Cổ nhạc thì nhịp điệu đã có sẵn, ta chỉ sáng tác lời thôi, 
ví dụ điệu cò lả, quan họ, trấn thủ lưu đồn, xàng xê, lưu thuỷ 
hành vân.Thử đọc câu :" Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô 
đơn". Nếu câu này được 1 nghệ sĩ cổ nhạc sáng tác, ông ta 
chỉ thay lời rồi chú thích : Hát theo điệu Người cô đơn là đủ. 
Tuy nhiên ông ta phải tôn trọng luật bằng trắc, nếu không 
đàn cũng sai và người ca cũng chẳng biết ca thế nào nữa. Ví 
dụ : "Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn đau khổ" thì ca thế 
nào, đờn làm sao? Cho nên luật bằng trắc và đủ mọi lề luật 


khác ra đời làm cho những kẻ ngang ngược như tôi phải lận 
đận lao đao vì nó. Tóm lại, luật là để giữ tấu tức âm điệu . Số 
chữ hạn chế trong câu là để giữ tiết tức là nhịp. Bây giờ bắt 
đầu phần đào sâu vào luật nhé. 

I /- SỰ XUẤT HIỆN CỦA THỂ HÁT NÓI : 

Hát nói xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ thứ 18 nhưng phải 
đợi đến đầu thế kỷ thứ 19 mới có những tác phẩm lưu 
truyền đến nay như các tác phẩm của Nguyễn Công Trứ, Cao 
Bá Quát ... Nguồn gốc của thể Hát nói trong văn chương Việt 
Nam được giải thích bằng những nguyên nhân và các sự 
việc sau đây : 

1- Hát nói là sự phàm tục hoá những thể thánh ca. Trước khi 
có Hát nói, nói rộng ra là trước khi có những bài hát ả đào 
hay ca trù, ở nước ta đã có những bài hát cửa đền, cửa 
chùa, những bài thét nhạc (bài hát có âm nhạc phụ hoạ). 
Những thể ca trong các dịp tế lễ đó chuyển dần công dụng 
và được các tao nhân, mặc khách tổ chức ngay trong những 
cuộc giải trí riêng của họ . Các bài hát ả đào bắt đầu từ đó. 
2- Hát nói là sự cụ thể hoá ảnh hưởng của học thuyết Lão - 
Trang. Xưa kia văn chương Việt Nam về nội dung phải gò bó 
trong những tư tưởng Khổng Mạnh, về hình thức phải đem 
theo những qui luật khắt khe, những lối diễn tả nhất định. 
Cuối thế kỷ thứ 18, do hoàn cảnh rối ren trong xã hội, học 
thuyết Lão - Trang có cơ hội bành trướng và Hát nói chính là 
sáng tạo của các nhà nho phóng khoáng, thích tự do, ở đấy 
họ có thể gửi gấm những tư tưởng, cảm xúc vượt ra ngoài 
khuôn phép với cách diễn đạt cởi mở, rộng rãi hơn. 

3- Hát nói là biến thể của song thất lục bát. Các nhà viết 


sách thời xưa cho rằng Hát nói là một hình thức biến đổi 
cu/a thể ngâm Song thất lục bát: Trong hát nói có Mưỡu là 
những câu thơ lục bát, nhiều câu 7 chữ có vần bằng, vần 
trắc, có cước vận, yêu vận . Nhưng khi đã phát triển, Hát nói 
là một thể tài hỗn hợp gồm: thơ, phú, lục bát, song thất, tứ 
tự, nói lối... 

Trong lối Hát ả đào có nhiều loại như: Dâng hương, Giáo 
trống, Gủi thư, Thét nhạc thì Hát nói là lối thông dụng và có 
tính văn chương lý thú nhất. 

II /- QUY TẮC CỦA MỘT BÀI HÁT NÓI : 

a) Số câu. Hát nói có các loại : 

- Đủ khổ gồm 3 khổ , mỗi khổ gồm 4 câu, riêng khổ cuối 
gồm 3 câu. Đây là thể chính thức của Hát nói. ( Xem thí dụ 
bài Vịnh Thuý Kiều ở sau). 

- Bài Hát nói thiếu khổ dưới 11 câu, thường là chỉ có 7 câu. 
-Bài Hát nói dôi khổ thì có khổ dôi ra thường chen vào giữa, 
số câu nhiều hơn 11. 

Trong bài Hát nói đủ khổ 11 câu được đặt tên như sau : 

- Khổ đầu: Câu 1, 2 gọi là Lá đầu; câu 3,4 - Xuyên thưa . 

- Khổ giữa: Câu 5, 6 gọi là Thơ; câu 7,8 - Xuyên mau. 

- Khổ cuối: Câu 9 là Dồn, câu 10 là Xếp, câu 11 là Keo . 

b) Số chữ trong một câu : 

- Số chữ trong các câu của bài Hát nói là không nhất định , 
thường một câu có 7, 8 chữ, câu ngắn có 4, 5 chữ, câu dài 
12 tới 18 chữ. Ví dụ: 

Quân bất kiến Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai, bôn lưu 
đáo hải bất phục hồi. 

Làm chi cho mệt cuộc đời. 


Nhưng 2 câu 5, 6 gọi là Thơ thì phải theo thể ngũ ngôn hoặc 
thất ngôn. 

c) Vần: 

Trong bài Hát nói dùng cả 2 vần, vần bằng và vần trắc. Nếu 
một câu Hát nói đổi từ vần bằng sang vần trắc hoặc ngược 
lại thì có yêu vận và cước vận, những câu mang yêu vận là 
những câu chẵn, trừ câu thứ sáu chỉ có cước vận mà thôi. 
Theo luật thì trong mỗi khổ, cước vận của câu đầu và câu 
cuối phải dùng tiếng trắc, cước vận 2 câu giữa phải dùng 
tiếng bằng. Yêu vận câu thứ nhì dùng tiếng trắc, yêu vận 
câu thứ tư thì dùng tiếng bằng . Yêu vận gieo vào chữ cuối 
đoạn thứ nhì. 

d) Luật bằng trắc : 

Theo luật hiệp vận , cước vận của câu đầu trong mỗi khổ 
hợp với yêu vận của câu thứ hai, yêu vận của câu thứ hai 
hợp với yêu vận của câu thứ ba, cước vận của câu thứ ba 
hợp với yêu vận của câu thứ tư. Hợp đây xin được hiểu là 
cùng tiếng bằng hay trắc chứ không phải hợp là cùng vần . 
Những chữ thứ nhất, ba, năm trong mỗi câu Hát nói không 
cần theo đúng luật bằng trắc ( gọi là nhất tam ngũ bất 
luận). Ta có: 

- Câu 1.tTbBtT 

-Câu2.bBtTbB 

- Câu 3.bBtTbB 

- Câu 4.tTbBtT 

Trong đó không kể những chữ gác ra ngoài luật vì số chữ 
trong mỗi câu hát là không nhất định . Câu 6 chữ phải theo 
đúng luật kể trên. Còn những câu dài hơn 6 chữ thì muốn 


ứng dụng luật này phải chia làm 3 đoạn con, trong mỗi đoạn 
con, chữ cuối phải theo đúng luật bằng trắc. Những chữ gác 
ra ngoài không kể, được tuỳ ý sử dụng. Những câu ít hơn 6 
chữ thì chia làm 2 đoạn mà đoạn thiếu là đoạn đầu không kể 
còn 2 đoạn sau thì phải theo đúng luật. 

Thí dụ 1. (Chia câu làm 3 đoạn con bằng dấu /) 

Đài tước / mở toang / cơn tạo hoá ----------------------- tTbB0 
tT 

Phím loan xe / trải mối / cương thường --------------------- 0bBt 
TbB 

Ngán cho Kiều / khi lỡ bước / Sâm Thương ---------- 0O0bB0OtT 
bB 

Cung đàn nguyệt / dây loan / còn mắc mãi ---------------- 0tT 
bBỗ0OtT 

Thí dụ 2 . 

Tài tình / chỉ với ---------------=~=-==========~===================~====—~ bB 
tT 

Đau đớn thay / chút phận / hồng nhan ------------------- 0bBt 
TbB 

Mười lăm năm / đầy đoạ / cõi trần hoàn ----------- 0bBtT0b 
B 

Khôn trọn vẹn / chũ tình / chữ hiếu ----------------------- 0tTb 
BtT 

Thí dụ 3 . 

Ta xét thêm bài Hát nói Vịnh Thuý Kiều ( tác giả khuyết danh 
thế kỷ 19 ) sau đây là bài đủ khổ với 11 câu : 

VỊNH THUÝ KIỀU 

Khổ đầu : 


1- Cơ Trời dâu bể --------------------~-~-~~=~==~================= Lá đầu . 


2- Khách hồng nhan xiết kể nỗi gian truân ------------ B 

3- Mang tấm son đeo đuổi khách hồng quần ------- B - Xuyên 
thưa. 

4- Lời vàng đá dám lỗi cùng non nước --------------- T 

Khổ giữa : 

5- Ngọc diện khởi ưng mai thuý QUỐC -------------------- T- Thơ. 
6- Băng tâm tự khả đối Kim lang --------------------=--=-=- B 


7- Mười lăm năm thương xót kẻ đôi phương --- B - Xuyên 
mau. 


8- Ruột tằm bực đã đành nơi chín suối ----------- T 

Khổ xếp : 

9- Duyên tái ngộ bởi Trời đâu đem lại ------------- T - Câu dồn . 
10- Lứa ba thu một mối rõ ràng --------------------=-====- B - Câu 
xếp. 

11- Mới hay con Tạo khôn lường -----------------------~- B - Câu 
keo . 


Ta thấy câu đầu không tính vần, các câu sau cứ 2 vần bằng 
lọt vào giữa khổ ( mỗi khổ 4 câu, khổ cuối 3 câu ), lại 2 câu 
trắc bắc cầu từ khổ này qua khổ kia và bài Hát nói tận cùng 
là 1 câu 6 chữ vần bằng . Toàn bài Hát nói trên đều dùng 
CƯước vận . 

YÊU VẬN: Còn yêu vận thì không bó buộc ( NHẮC LẠI, 
KHÔNG BÓ BUỘC), có thể là bằng hoặc trắc, đặt ở vị trí 
không nhất định trong câu . 

Thí dụ 4. 

CÔ ĐẦU TỰ THÁN 

Mưỡu (ddầu, kép) : 


1- Cùng chung một tiếng tơ đồng 

2- Nào ai tích lục tham hồng là ai ? 

3- Nghĩ đời mà ngán cho đời 

4- Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa ? 


Nói : 

1- Yêu đào một đoá -------------------------=~-=~================= Lá 
đầu . 

2- Bấy lâu nay nấn ná chốn Bình Khang -------------------- B. 

3- Nghĩ tài tình nên trọng cũng nên thương ------------ B- 


Xuyên thưa . 

4- Ngờ chi nữa mà khách qua đường hờ hững -- T. 

5- Lầu bậc ngũ âm êm tưởng những ----------------- T- Thơ. 

6- Chọn người tri kỷ khách hay chăng ------------------------ B. 
7- Ấy những ai hẹn ngọc thề vàng ------------------------~- B- 
Xuyên mau. 

8- Duyên đằm thắm hoá bẽ bàng sao thế nhỉ ? -------- Thu 

9- Hàng thưa mối phải chăng xấu vía ? ---------------------- T- 
Dồn. 

10- Ngụ tính tình ta kể một đôi câu ------------------------ B - Xếp 


11- Người buồn cảnh có vui đâu ! ------------------------ B - Keo. 
Khuyết Danh . 

Bài này có thêm 4 câu Mưỡu đầu (kép) . Hai câu lá đầu yêu 
vận ( vần lưng là trắc : đoá, ná ), 2 câu xuyên thưa yêu vận ( 
vần lưng là bằng : thương, đường. Các khổ sau cũng lập lại 
như thế). Ngoài ra, các câu khác vần có cước vận 2 câu 
bằng lại 2 câu trắc xen kẽ. 

III /- THƠ VÀ MƯỠU TRONG BÀI HÁT NÓI : 


a) THƠ: 

Trong bài Hát nói bao giờ cũng có 2 câu thơ hoặc bằng chữ 
Hán mượn của người xưa hoặc do chính tác giả làm ra viết 
theo thể ngũ ngôn hoặc thất ngôn. Trong bài Vịnh Thuý Kiều 
ở trên, 2 câu Thơ chữ Hán lấy ở bài Đề Từ của Phạm Quý 
Thích. Bài Cô đầu tự thán, 2 câu Thơ 5, 6 do tác giả (khuyết 
danh) tự làm ra. Vị trí thông thường của 2 câu Thơ là câu 5 
và 6, tuy nhiên khi phá cách 2 câu Thơ này có thể đưa lên 
đầu bài hay đến 1 vị trí khác như trong bài Thuý Kiều lưu lạc 
( xin xem PHẦN ĐỌC THÊM) thì 2 câu thơ ở vị trí câu 9 và 10 


Đoạn tràng mông lý căn duyên liễu 

Bạc mệnh cầm chung oán hận trường 

( Xin xem toàn bài Thuý Kiều lưu lạc ở cuối bài ). 

b) MƯỠU : 

Mưỡu (hay mão có nghĩa dạo đầu, introduction) là những 
câu thơ lục bát mượn trong ca dao hay thơ của người xưa 
hoặc do chính tác giả làm ra đặt ở đầu bài (gọi là Mưỡu đầu) 
hay cuối bài nhưng trước câu keo (gọi là Mưỡu hậu). Mưỡu 
có thể gồm 2 câu ( Mưỡu đơn) hay 4 câu (Mưỡu kép). Bài 
Vịnh Kiều của Nguyễn Công Trứ dưới đây dôi khổ (dài hơn 11 
câu) và có Mưỡu hậu đơn : 

VỊNH KIỀU 

1- Đài tước mở toang cơn Tạo hoá 

2- Phím loan xe trái mối cương thường 

3- Ngán cho Kiều khi lỡ bước Sâm Thương 

4- Cung đàn nguyệt dây loan còn mắc mãi 

(4 câu dôi khổ): 


Đêm thanh vắng gọi Vân ngồi dậy 

Bức khăn là phong mở nguồn cơn 

Đem lời thệ hải minh sơn 

Non nước ấy cậy em gánh vác 

5-Thơ rằng : Vì hiếu để tình nên chếch mác 

6- Chưa duyên mà nợ khéo đa mang 

7- Mảnh gương thề soi với khách văn chương 

8- Mùi hương ngát cũng nhờ em rơi đến chị 

9- Này con tạo ghét ghen chỉ lắm bấy ? 

10- Cái hồng nhan gẫm lại cũng buồn cười (câu xếp) 

(2 câu Mưỡu hậu đơn): 

Ấy ai trâm quạt thề bồi 

Thấu tình hay chẳng hỡi người Liêu Tây ? 

11- Trăng già khéo quấy chỉ ai ? (câu keo) 

Nguyễn Công Trứ 

CHÚ Ý : Những câu Mưỡu có thể làm sai lạc qui tắc về cước 
vận đã trình bày ở trên , tuy nhiên, có điều bắt buộc phải 
theo là : Mưỡu hậu phải tiếp tục vần của câu xếp để chuyển 
vần sang câu keo ( cười, bồi, người, Tây, ai ở cuối bài) . 

Như vậy, về hình thức, phần thi pháp cho biết những qui tắc 
rất rộng rãi của Hát nói: số câu, số chữ không hạn định ... 
Thí dụ bài Kỷ niệm cụ Tiên Điền của Nguyễn Đôn Phục ở 
PHẦN ĐỌC THÊM gồm 59 câu . 

IV/- PHẦN ĐỌC THÊM : 

Thí dụ bài hát nói dôi khổ (59 câu) 

BÀI HÁT KỶ NIỆM CỤ TIÊN ĐIỀN 

Hát mườỡu : 

Mấy hàng cẩm tú văn chương 


Yêu hoa dở khúc đoạn trường ngâm hoa 
Chúng ta nay nguyện với trăng già 

Còn non còn nước quốc hoa còn dài 

Hát nói: 

Bắc phương nhất đại giai nhân lục 

Nam hải thiên thu quốc sĩ văn 

Đau đớn thay là cuộc phong trần 

Mà bạch diện với hồng nhan sao khéo khéo 
Ngẫm kim cổ trong vòng thế đạo 

Trai thờ vua chi khác gái thờ chồng 

Tiếc cho ai nền băng tuyết chất phỉ phong 
Cơn gia biến lạ lùng trêu cợt 

Chàng với thiếp để mối tình thưa thớt 

Mười lăm năm khôn xiết nỗi ba đào 

Gớm thay cái số hoa đào 

Nghề mụ Tú học sao cho được 

Chùa chị Hoạn ngỡ phúc duyên chăng tội ác 
Kiệu anh Từ thôi phú quí cũng phù vân 
Thôi thôi đừng ngậm ngụi mãi cho thân 
Đành chữ hiếu muôn phần trọn vẹn 

Cuộc nhân thế vì bể dâu nên chuyện 

Ai ơi xem lịch sử cụ Tiên Điền 

Phấn vua Lê trang điểm đó là duyên 

Tay chúa Trịnh cầm quyền thì cũng nợ 
Quân Bắc viện , Đông đô khi vỡ lỡ 

Lửa Tây Sơn, Nam luý lúc kinh hoàng 

Mây Tràng thành xa cách mặt quân vương 
Nghìn dặm những đoái thương chiều tuyệt tái 


Chém kẻ gian tà gươm thụt lưỡi 

Đền ơn quân phụ khối mang tình 

Chốn lâm toàn lạc lối kẻ thư sinh 

Âu cũng lấy đôi chữ trung trinh làm bổn phận 
Khi trong nguyệt cung cầm ngơ ngẩn 

Khi dưới hoa vơ vẩn nước cờ 

Cảnh hoàng hôn khi thỏ ác lần lừa 

Hồn cố quốc khi đỗ quyên thúc giục 

Dở đến tập phong tình cổ lục 

Khóc cho ai mà lại khóc cho ai 

Thương ôi sắc nước hương trời 

Thân trinh bạch cũng mai mà cũng tuyết 
Cũng một lối tài tình oan nghiệt 

Bút tài hoa nên điểm xuyết chuyện trăng hoa 
Thác ra lời bạc mệnh xót xa 

Mắng những thói buồn đơi xỏ lá 

Nhắm mắt đánh nhau cùng tạo hoá 

Nặng lời trao lại với non sông 

Cuộc bể dâu trông thấy đã đau lòng 

Tài thế nhỉ mà tai là thế nhỉ 

Cho mới biết chữ hiếu, chữ trung là chữ quý 
Kiếp phù sinh chỉ kể giấc chiêm bao 

Ta khen người thục nữ chí cao 

Mà tâm sự đấng văn hào ta phải nhớ 

Điểm giọt máu chuốt nên vần quốc ngữ 
Lúc canh khuya nghe gỗ tiếng chuông vàng 
So oán ân trong kiếp đoạn tràng 

Bảo cho biết thiện căn là lạc quốc 


Ẩm cực dương hồi, cơ duyên sau trước 

Đem văn chương mà cảnh giác cho ta 

Niệm nam mô ông Phật chùa nhà ! 

Nguyễn Đôn Phục 

Một thí dụ về sự vô hạn định số chữ trong câu thơ Hát nói : 
(Câu 7, gọi là xuyên mau dài 24 chữ. 

Giả Cách Điếc 

Trong thiên hạ có người giả điếc, 

Khéo ngơ ngơ ngác ngác ngỡ là ngây, 

Chẳng ai ngờ sáng tai họ, điếc tai cày, (1) 

Rở lối điếc, để sau này em út học 

Toạ trung đàm tiếu nhan như mộc, 

Dạ bán phan viên thủ tự hậu (2) 

Khi vườn sau, khi ao trước, khi điếu thuốc, khi miếng trầu, 
khi chè chuyên năm bảy chén, khi Kiều lẩy một đôi câu;(3) 
Tỉnh một lúc, lâu lâu rồi lại điệc 

Điếc như thế, ai không muốn điếc ? 

Điếc như anh dễ bắt chước ru mà ! 

Hỏi anh, anh cứ âm à. 

o0o 

(1) Con trâu hễ người đi cày bảo "họ" thì nó đứng lại ngay 
(ddược nghỉ), trong khi bảo "cày" thì nó lại cứ ỳ ra làm như 
chẳng nghe thấy gị 

(2) Ngồi giữa đám nói cười thì mặt ngây như gỗ; Nửa đêm 
thì tay lần mò như con khi 

(3)Đây là 1 tiêu biểu cho sự vô hạn định số chữ trong câu 
thơ hát nọi câu thứ 7 (xuyên mau)dài 24 chữ, chỉ cần chữ 
cuối theo vần câu thứ 6(thơ). 


Một bài hát nói trào lộng. 

Diễu thầy đồ Cổ Nhuế 

Thầy đồ Cổ là người tài bộ 

Quẩy cầm thư ởi giáo thụ phủ Vĩnh Tường 

Trước nha môn thiết một học đường 

Dạy dăm đúa chi hồ dã giả 

Nhân lúc đồ ngồi nhàn hạ 

Ra hồ sen xem ả hái hoa 

Ả hớ hênh ả để đồ ra 

Đồ trông thấy đồ ngâm ngay tức khắc 

Phong tiền lạn mạn hoa sinh sắc ! ( trước gió phất phơ hoa 
nẩy sắc ) 

Thuỷ diện vi mang bạng thổ thần ( một dòng thấp thoáng 
hến thè môi ) 

Đồ ngâm rồi đồ đứng tần ngần 

Đồ nọ tưởng đồ kía thêm thắc mắc 

Suốt năm canh , đồ nằm biếng nhắp, 

Những mơ màng đồ nọ tưởng đồ kia 

Đồ đâu gặp gỡ làm chỉ !... 

Ứng dụng: 

Cuối cùng là phần lý thú nhất của bài biên khảo. Nắm vững 
quy luật Hát nói rồi, chúng ta hãy ứng dụng vào trong thơ 
hiện đại. Đây là bài thơ của Tử Ngôn : 

Trăng Giữa Tháng 

Mảnh trăng nhỏ nằm nghiêng bên mành trúc 

Giống giận hờn, như khúc nhạc thở than 

Ngồi bên nhau cùng tơ tưởng mơ màng 


Anh em đó, nủa vầng trăng giữa tháng. 

Mảnh tình hờ em gác nặng vai anh 

Kề môi hôn cho ấm đượm ân tình 

Để nhung nhớ giết dần trăng giữa tháng 

Và cô độc làm úa cánh môi xinh. 

Chiều bên em nắng đang liếc mắt nhìn 

Hoa hồng nở chẳng ai thèm, muốn hái 

Chỉ có anh một vì sao xa mãi 

Muốn ươm đầy nhuy ngọt của hoa em... 

Sau đây tôi xin hoán chuyển sang Hát nói : 

Trăng Giữa Tháng 

Mảnh trăng nhỏ nằm nghiêng bên mành trúc 

Giống giận hờn, như khúc nhạc thở than 

Ngồi bên nhau cùng tơ tưởng mơ màng 

Anh em đó, nủa vầng trăng giữa tháng . 

Vân lâu bán khai bích tà bạch (1) 

Ngọc luân trát lộ thấp đoàn quang 

Mảnh tình hờ em gác nặng vai chàng 

Để nhung nhớ giết dần trăng giữa tháng . 

Và cô độc làm cánh môi xinh khô hạn 

Xót đời hoa chờ tay hái chẳng ai thèm 

Chỉ tình anh ngọt nhuy em 

Chú Thích : 

(1) Tường bạc hững hờ cung mây hé 

Vành ngọc ngộp sương bóng ướt đầm - Hai câu này không 
đòi hỏi phải là Hán Văn, Việt văn cũng được nhưng phải là 
thơ 7 chữ. 

Anh Phạm Doanh, một nhà thơ và cũng là 1 nhà khảo cứu về 


văn học Việt Nam đã làm bài Tương tư theo thể Hát nói để 
đóng góp vào trong bài viết này : 
Tương tư. 

Hát Muếốu : 

Tương tư từng sợi đan dài 

Giọt buồn đọng lại bờ vai muộn phiền 
Về đi, về cố tìm quên 

Chuyện tình mờ mịt trong miền cát bay 
Hát Nói : 

Mười năm đã chia tay ngày ấy 

Mà bây giờ còn tấy vết thương 

Ta và em mỗi đứa một con đường 

Kỷ niệm cũ vấn vương hoài tâm tưởng 
Ta lưu lạc đời vô định hướng 

Em về đâu ? sung sướng, khổ đau ? 

Có những đêm sau cơn rượu nát nhàu 
Ta tuyệt vọng, ta ôm đầu, ta khóc 

Rồi năm tháng chuyển màu trên mái tóc 
Vùng rong rêu bám chặt cả tâm hồn 
Ngoài kia trời lại mưa tuôn. 

Phạm Doanh 


Và đây là một bài thơ lục bát của một bạn gốc Nha Trang 
được tôi chuyển sang thể Hát Nói : 

NHA TRANG 

Quê em cát trắng thuỳ dương 

Dòng sông trôi nhẹ vấn vương chữ tình 

Luý tre, xanh ngát bên dình 


Thông reo với gió xinh xinh bầu trời 

Biển xanh trao nhẹ lời mời 

Hiền lành hiếu khách, lòng người miền Trung 

Người di ,kẻ ở thuỷ chung 

Lòng người xa xứ nhớ mong quê nhà . 

Chuyển sang Hát Nói : 

NHA TRANG 

Biển xanh cát trắng 

Đây quê em miền nắng thuận mưa hoà 

Có dòng sông, dừa rũ bóng la đà 

Khi gió thổi là ngàn thông vi vút tiếng 

Ngang tàng Cầu Đá đâm toạc biển 

Sừng sững Tháp Bà chọc thủng trời 

Dừng chân đây nhé viễn khách ơi 

Trong tiếng sóng thiết tha lời mời gọi 

Dù vui chân đường sông hồ vạn lối 

Thân tha phương nhưng tâm tại cố hương 

Nha Trang quê cũ mến thương . 

Meta 

Bạn thấy chưa ? Bình cũ đựng rượu mới dù không thêm 
hương vị nhưng cũng mặn môi đặm lưỡi . Ý hiện đại lồng 
trong thể thơ cũ cũng mang lại ít nhiều mới lạ . 

Ngày xuân muôn hoa khoe sắc màu, gió xuân hây hây, tình 
xuân phơi phới, ý xuân bàng bạc nơi nơi .. Nắm vững quy 
luật về thể thơ Hát nói, ngần ngại gì bạn cùng tôi không lấy 
giấy bút, chẳng giấy hồng tiên, mực tàu lỉnh kỉnh, giấy trắng 
bút Bic cũng được, thảo vài câu Hát Nói gọi là đầu xuân khai 
bút . Không trà thì rượu, chẳng câu đối cũng vài bài Hát Nói 


mừng xuân . 

Đời người xuân đến được bao lẩn 

Không câu đối tết tủi lòng xuân 

Khai bút dăm ba câu Hát nói 

Nhớ người thiên cổ hỡi thế nhân 

Metamaorph. 

Nếu các bạn chưa chán, vài ngày nữa Meta xin nói về Phú và 
Văn Tế. Dĩ nhiên Meta cũng sáng tác vài bài mẫu. 


Long Nguyễn 
Sáng tác Hát nói, Phú, Văn tế. 
Phú 


Vậy thì Meta sế viết tiếp bài về Phú, Văn tế, cuối cùng là Lẩy 
Kiều. Có cách nào bỏ loạt bài này vào trong thư viện sách 
truyện được không? Trả lời câu hỏi có phải Hát nói thoát thai 
từ phú không, thì thưa không. Hát nói thoát thai từ song thất 
lục bát do các văn nhân thi sĩ thích ăn chơi hồi đầu thế kỷ 
19 chế biến ra. Phú thì bắt nguồn và biến thể từ hát Sở Từ 
thời thượng cổ dùng để hát khi cúng tế hay nghi lễ triều 
đình. Hát nói và Phú hoàn toàn khác nhau. 

Quy ước Meta: Từ bây giờ các bài phú, văn tế đều trình 
bày theo thể 2 câu đối nhau phân định bằng dấu chấm phẩy 
rồi mới xuống hàng. Ví dụ: 

Mặt đâu tới lãnh bằng ngày nọ; Xác nào ra đầu thú hôm 
"nay". 

-Đã thể nguyền hết sức đánh "Tây"; Đâu sợ chết cúi mình 
theo "giặc". 

Luôn luôn mỗi xuống hàng là 1 cặp câu đối nhau. 

Phú. 

I - PHÚ 

Chúng ta khi có trí khôn, phán đoán đầu tiên là phàm mọi sự 
việc trên đời chỉ gồm 2 giá trị là không và có . Lúc nằm nôi 
ta khóc đòi sữa . Khi nắm chắc bình sữa mẹ trao, ta nín khóc 
vì ta biết ta có . Giật bình sữa ra, ta khóc ngay vì ta mất, nói 
khác đi, vì ta không có. Lớn lên, sự việc không còn đơn 


giản nữa . Giữa không và có phải có 1 giá trị thứ ba nữa vì 
nó không hẳn là không mà cũng không hẳn là có . Một tù 
nhân cải tạo, suốt một ngày lao động khổ sai, chỉ được lưng 
chén cơm và chiều về thì nhịn đói . Nếu ta hỏi : Anh có được 
ăn cơm chưa ? Trả lời có cũng chẳng đúng mà trả lời không 
cũng chẳng đúng . Trong ngành sinh vật học có những sinh 
vật nằm chính giữa ranh giới của động và thực vật : Loài vi 
khuẩn có thể tổng hợp ánh sáng như thực vật để tạo dinh 
dưỡng tự nuôi cơ thể mà cũng vừa có khả năng dời chỗ bằng 
những chức năng chuyên trách về di chuyển . Có những loại 
nguyên sinh động vật tự di chuyển được nhưng cũng có diệp 
lục tố để tự tổng hợp quang học trong tiến trình tự dinh 
dưỡng . Lại có những loại động vật không có khả năng di 
chuyển như san hô, suốt đời nằm một chỗ. Lại có những 
loại nằm giữa sống và chết như vi trùng : Trong môi trường 
thích hợp, vi trùng có khả năng sinh sản như một sinh vật 
nhưng nếu không có điều kiện thuận lợi, vi trùng chỉ là 1 vật 
thể không sự sống . 

Trong văn học, ta thường phân loại những tác phẩm thành 
thơ và văn . Văn thì không có vần luật bằng trắc và thơ thì 
ngược lại . Đời sống mầu nhiệm ở sự muôn mầu muôn vẻ . 
Văn học cũng thế, thiên hình vạn trạng . Nếu chỉ có hai loại 
thơ và văn không thôi, hoá ra văn học đơn giản lắm sao ? 
Chúng ta cũng có những thể loại gọi là văn cũng không được 
mà gọi thơ cũng chẳng xong . Đó là Phú và Văn Tế . 

Phạm Đan Quế trong tập biên khảo về lẩy Kiều định nghĩa 
như sau : 

- Phú vốn là một thể văn vần bắt nguồn từ thơ cổ không bắt 


buộc phải có đối . Nếu thơ thiên về tả tình thì phú thiên về 
tả cảnh nhưng vì cách đặt câu của phú khác với thơ nên 
thành ra một thể riêng . Dần dần, phú bị chia làm hai thể rõ 
rệt : 

a) Phú có thể theo lối xưa (trước thời nhà Đường) không hạn 
định dài ngắn, niêm, đới, thanh âm chí cốt để gieo vần là đủ 
. Lối này thường có Sở Từ( có dùng chữ hề), tứ tự, lưu thuỷ 


Loại Phú cổ (trước nhà Đường) thiên về văn xuôi, không mẹo 
luật tương đối dễ. Meta xin lướt qua bằng 1 bài phú cổ có 
tên Đồng Tước Đài Phú của Khổng Minh Gia Cát Lượng : 
Đồng tước đài phú . 

Tòng minh hậu dĩ hi du hề 

Đăng tầng đài dĩ ngu tình 

Kiến Thái Phủ chi quảng khai hề 

Quan Thánh đức chỉ sở dinh 

Kiến cao môn chỉ tha nga hề 

Phù song khuyết hồ Thái thanh 

Lập trung thiên chi hoa quan hề 

Liên phi các hồ Tây thành 

Lâm Chương thuỷ chỉ trường lưu hề 

Vọng viên quả chỉ tư vinh 

Lập song đài ư tả hữu hề 

Hữu Ngọc Long dữ Kim Phượng 

Lãm Nhị Kiều ư đông nam hề 

Lạc triêu tịch chi dữ cộng 

Phủ Hoàng Đô chi hoành lệ hề 

Khám vân hà chi phù động 


Hân quần tài chỉ lai tuy hề 

Hiệp Phi Hùng chi cát mộng 

Ngưỡng xuân phong chỉ hoà mục hề 

Thính bách điểu chi bi minh 

Vân thiên tuyên kỳ ký lập hề 

Gia nguyện đắc hồ song sinh 

Dương nhân hoá vu vũ trụ hề 

Tận túc cung vu Thượng kinh 

Duy Hoàn, Văn Chi vi thịnh hề 

Khởi túc phương hồ thánh minh 

Hưu hỹ! Mỹ hỹ! 

Huệ trạch viễn dương 

Dực tá ngã hoàng gia hề 

Ninh bỉ tứ phương 

Đồng thiên địa chi qui lượng hề 

Tề nhật nguyệt chỉ huy quang 

Vĩnh quý tôn nhi vô cực hề 

Đẳng quân thọ ư Đông hoàng 

Ngự long kỳ dĩ yêu ngao hề 

Hồi loan giá nhi chu chương 

Ân hoá cập hồ tứ hải hề 

Gia vật phụ nhi dân khang 

Nguyện tư đài chi vĩnh cố hề 

Lạc chung cổ nhỉ vị ương ! 

ooOoo 

Trên đây là phú cổ trước thời nhà Đường . Ta thấy tuy rằng 
có vần nhưng số chữ trong câu không nhất định và nhất là 
đọc lên nghe rất ngang tai vì cũng chẳng có bằng trắc chỉ 


hết . Văn học Việt nam hiếm thấy loại phú này . Meta nhắc 
đến thể phú này để tiện tham khảo cho đầy đủ thôi. Xin 
phép miễn dịch Nôm vì không nằm trong mục đích bài này . 
b) Phú Đường luật được các thi gia đời Đường về sau thường 
dùng . Phú Đường luật không những có vần mà phải có đối, 
đúng luật bằng trắc và theo một khuôn khổ nhất định . Đây 
là thể Phú thông dụng nhất tại Việt Nam ta . 

Hãy tập trung vào việc nhận xét loại Phú Đường luật, qui 
tắc và mẹo luật của nó . 

VẦN TRONG PHÚ ĐƯỜNG LUẬT : Có nhiều cách gieo vần 
như sau : 

a) Độc vận : Toàn bài, từ đầu chí cuối chỉ dùng một vần . Xin 
tham khảo bài Gia Định thất thủ phú của cụ Phan Văn Trị , 
dùng độc vận ở cuối bài . 

b) Liên vận : Bài phú có nhiều vần liên tiếp . 

c) Hạn vận : Bài phú bắt buộc phải theo đúng thứ tự các chữ 
trong một câu cho sẵn để làm vần cho đủ, không được gieo 
vần khác vào . 

d) Phóng vận : Vân nào cũng được . 

Bài phú có nhiều đoạn, mỗi đoạn có nhiều liên, mỗi liên có 
hai vế đối nhau . Vần phải gieo vào cuối vế thứ nhì, tức là 
vần ở cuối liên . 

CÁCH ĐẶT CÂU : Tuỳ theo số chữ và cấu tạo, ta có 5 lối : 

a) Tứ tự : Mỗi vế có 4 chữ. Ví dụ : 

Về Thuý Kiều : Tài sắc gồm hai, phong lưu rất mực. 

Về Thúc Sinh : Thanh khí lẽ hằng, hoa khôi tiếng mộ . 

b) Bát tự : Mỗi vế 8 chữ chia thành 2 đoạn bằng nhau. Ví dụ 


- Bàn vày điếm nước, hoạ đàn đường tơ; Bầu tiên rót rượu, 
câu thần nối thơ . 

- Mà gầy như mai, mà buồn như cúc; mà chau đôi mày, mà 
vò chín khúc . 

c) Song quan : Mỗi vế có từ 5 đến 9 chữ đi liền một mạch . 
Ví dụ : 

- Cùng nhau vàng đá mấy lời; Dám tiếc tóc tơ một mối. 

- Kiếp phong trần đã đến thế thì thôi; Nợ oanh yến phải lấy 
thân mà trả . 

d) Cách cú : Mỗi vế chia thành hai đoạn dài ngắn khác nhau 
. Ví dụ : 

- Chẳng ngờ gã Giám Sinh, phong tình là đứa; chung lưng 
con mụ Tú, buôn bán quanh năm. 

- Kiếp má hồng toan trả Trời xanh, sực thấy mấy câu thần 
mộng; Doành nước biếc nổi cồn sóng bạc, thân thương đến 
khách tri âm. 

e) Hạc tất (hay gối hạc) : Mỗi vế có từ 3 đoạn trở lên . Ví dụ : 
- Trên tường gấm, ơn lòng quân tử, mơ quạt đổi trao; Dưới 
lầu son, vắng mặt tri âm, vò tơ bối rối . 

- Giây phút tớ thầy chẳng tới, già Tú ơi, vùi dập sao nỡ đang 
tay; Khéo đâu như báo đến lời, Sở Khanh hỡi, nông nỗi nước 
này cũng lạ . 

LUẬT BẰNG TRẮC : 

a) Những chữ ở cuối mỗi vế phải theo luật bằng trắc là : Chữ 
cuối ở vế trên trắc thì chữ cuối ở vế dưới bằng hay ngược lại 
. Ví dụ : 

- Thanh khí lẽ hằng (B); Hoa khôi tiếng mộ (T). 

- Ngày xuân mưa gió càng nồng(B); Đêm xuân đi về lắm độ 


(T). 

- Trắăm năm tính cuộc (B); Muôn sự tại Trời (B) . 

- Cho thanh cao phần thanh cao mới được(T); Bắt phong 
trần cũng phong trần như ai (B). 

b) Trong một vế có nhiều đoạn nhỏ thì chữ cuối của mỗi 
đoạn nhỏ ở trước, gọi là chữ đậu câu, phải nghịch thanh với 
chữ cuối cùng của vế ấy . Nghĩa là chữ cuối của vế là bằng 
thì các chữ đậu câu (chữ cuối của các đoạn nhỏ) trong vế ấy 
phải là trắc hay ngược lại .. Ví dụ : 

- Được một vài phân (B), lan huệ một nhà sực nức (T); Có ba 
trăm lạng (T), yến oanh ngoài cửa xôn xao (B) . 

- Chàng Thúc lấn ra (B), thở thở than than (B), tình ấy muôn 
cam chịu bạc (T); Tiểu thư chợt đến (T), cười cười nói nói (T), 
lạ cho cái giống nhà ghen (B) . 

CÁCH BỐ CỤC MỘT BÀI PHÚ : 

Nếu như trong bài thơ thất ngôn bát cú, bố cục gồm 4 phần 
là đề, thực, luận, kết thì trong một bài phú, cách sắp đặt các 
đoạn mạch gồm có 6 phần : 

a) Lung : Trình bày tổng quát đầu bài . 

b) Biện nguyên : Xác nhận đầu bài, nêu rõ nguyên uỷ gốc 
tích, giải thích rõ ý của đầu bài mà chuyển vào bài . 

c) Thích thực: Mô tả hết ý nghĩa của đầu bài . 

d) Phô diễn : Suy rộng ý của đầu bài . 

e) Nghị luận : Phê phán, đánh giá, bàn bạc ý nghĩa của đầu 
bài. 

g) Kết : Gói ghém chung ý tứ của đầu bài lại . 

PHÂN TÍCH : 

Như trên đã trình bày, bài phú có nhiều đoạn, mỗi đoạn có 


nhiều liên, mỗi liên có hai vế đối nhau . Để rõ ràng Meta xin 
phép không dùng cách chấm câu theo lối văn phạm thông 
thường là dấu phẩy dùng để ngắt đoạn mà ý vẫn còn tiếp 
nối sang đoạn sau, dấu chấm dùng để ngắt câu đã trọn ý . 
Meta đặt ra quy ước chấm câu như sau : Mỗi 1 đoạn trong 
vế cách nhau bằng dấu phẩy, mỗi vế cách nhau một dấu 
chấm phẩy và hai vế (tức một liên) thì xuống hàng . Nhắc lại 
hai vế trong một liên phải đối với nhau . Bằng cách này tuy 
có chỗ phi lý, chẳng hạn câu : 

-Sao rằng gian, sao rằng nịnh, ai muốn hỏi hãy nhìn tiêu 
trên mả Nguy Khôi; Đâu là hoạ, đâu là tai , ai muốn hỏi nên 
xem bảng tại làng Đa Phước . 

Đoạn "Sao rằng gian, sao rằng nịnh" và đoạn "Đâu là hoạ, 
đâu là tai" phải được đánh dấu hỏi mới hợp lý nhưng Meta 
chỉ đánh dấu phẩy để cho rõ nó là tiểu đoạn trong vế. Sau 
dấu chấm phẩy là bắt đầu vế sau, đến khi xuống hàng là hết 
một liên . Cách chấm câu này làm cho việc phân tích bài 
phú thêm rõ ràng. Xin đừng bắt lỗi chấm câu theo cách 
thông thường nhé. 

Cũng nhằm việc làm cho rõ ràng, Meta xin đánh số mỗi liên 
để tiện việc tham khảo. Bài Meta chọn để phân tích là bài 
Cáo thị Cần Vương, tác giả không rõ. Sơ lược về bối cảnh lịch 
sử bài phú như sau: 

Mùa xuân năm Kỷ Mùi 1859, thực dân Pháp bắt đầu nổ súng 
xâm lăng nước ta. Đồng bào lục tỉnh miền Nam đang sống 
an bình bỗng trở nên nghiêm trọng. Cuộc chiến tranh Việt 
Pháp diễn ra, triều đình phải ký kết nhường ba tỉnh Gia Định, 
Biên Hoà, Định Tường cho Pháp. Theo tỉnh thân bản ký 


nhượng này, triều đình phải ngưng các cuộc nổi dậy đề 
kháng của các sĩ phu và dân chúng lại. 

Tuy nhiên mặc cho lệnh triều đình, dân ta vẫn nổi lên chống 
lại. Bài cáo thị Cần Vương ra đời vào khoảng thời gian ấy với 
nội dung là kêu gọi lòng yêu nước trong nhân dân, nổi lên 
chống Pháp. Chúng ta chưa biết tác giả là ai, nhưng hẳn tác 
giả là một bậc sĩ phu miền Nam, kêu gọi đồng bào chiến đấu 
chống giặc Pháp xâm lược. Cùng với nhân dân và đi trước 
nhân dân, bậc sĩ phu nước ta đã góp phần lớn lao trong 
công cuộc chống ngoại xâm bền bỉ, liên tục nhiều ngàn 
năm. 

Hãy phân tích bài Cáo thị Cần Vương sau đây: 

Cáo thị Cần Vương (Liên vận) 

1 - Lời truyền cáo thị; Nói với sĩ phu. 

2 - Nước Nam ta có mối xung thù; Cùng giặc Tây là loài di 
địch. 

3 - Bởi chúng nó đem lòng bội nghịch; Khiến dân mình gặp 
thuở loạn ly. 

4 - Chẳng qua là Trời bắt gian nguy; Cho nên nỗi nước nhiều 
tai nạn. 

5 - Đường trị loạn sách xưa còn bản; Lễ chánh tà đời trước 
treo gương. 

6 - Làm người khôn nghĩ xét cho tường; Thà đứa dại lỗi 
đường cũng đáng. 

7 - Nọ thủa Hung Nô đánh Hán, tướng mạnh như hùm, binh 
đông như cỏ, cướp ải Lang, dành ải Hổ, tới mãn tuồng Nô 
cũng về Nô ; Kìa khi Đột Quyết quấy Đường, xe đi chật đất, 
ngựa tế đầy đồng, phá trấn Bắc, đốt trấn Đông, chừng rã 


đám Đột hoàn lại Đột. 

8 - Xa thơ mới hãy còn lộn một; Phong cương này há để chia 
ba. 

Nay Tây cùng Ta : 

9 - Muôn trùng non nước cách xa; Trăm việc ở ăn lạ thói. 

10 - Tuy lắm tàu đồng ống khói; Dẫu nhiều súng thiếc đạn 
chì. 

11 - Trải sáu tỉnh qua dẹp cõi biên thuỳ; Hơn trăm trận liền 
hao ngôi tướng soái. 

12 - Đòi xin ba tỉnh , lời nào rằng phải; Bắt hoạ muôn dân, 
của mấy cho vừa. 

13 - Ta hiệp lòng há nhịn thua ư; Mọi lấn chỗ sao đành để 
vậy. 

14 - Ở đâu mà chẳng thấy phá miễu chùa, đào mồ mả, làm 
những việc bất nhân; Ở đâu mà chẳng thấy đốt nhà cửa, 
hãm vợ con, làm những điều vô đạo. 

Hỡi ơi! 

15 - Thành xiêu quách đổ bởi ai gây; Ruộng nát vườn tan do 
lũ ráo . 

16 - Lồng lộng cao xanh, há nỡ để dân ta búng xáo; Mênh 
mông soi xét, lẽ nào cho chúng nó ăn chơi. 

17 - Xưa nay ai mạnh qua Trời; Đâu đó vật đều có chủ. 

Ngỏ nay : 

18 - Nơi Thần Kinh ấy nơi thiên phú; Đức Kim Thượng là đức 
Thánh Tông. 

19 - Hơn ba mươi tỉnh hội đồng; Dư sáu chục năm huệ 
dưỡng. 

20 - Văn võ hiếm người làm tướng; Man di nhiều nước đến 


chầu. 

21 - Nhớ xưa kia chúng đã cúi đầu; Đến nay lại tay nào trở 
mặt. 

Ớ các tổng làng ! 

22 - Chớ thấy chín từng hoà nghị mà tấm lòng địch khái vội 
quên; Chớ rằng ba tỉnh trọn vong mà công cuộc báo cừu nỡ 
bỏ. 

23 - Nhớ mới thuở rèn mác trường, đương nón gỗ, lên đường 
hăm hở ra oai. 

24 - Há buổi nay chạy bạc nén, vén tiền trăm, vào cửa lom 
khom tạ nó. 

25 - Mặt đâu tới lãnh bằng ngày nọ; Xác nào ra đầu thú hôm 
nay. 

26 - Đã thể nguyền hết sức đánh Tây; Đâu sợ chết cúi mình 
theo giặc. 

27 - Một đường cái há phân nam Bắc; Một tóc tơ nỡ nhuộm 
xanh vàng. 

28 - Đừng cho thày Địch thở than; Chớ để họ Nhạc cay đắng. 
29 - Ơn thuỷ thổ thảy đều mang nặng; Việc thần dân chớ 
khá lỗi nghì. 

30 - Cố bảo nhau gắng giữ lòng bền; Đừng nghe chúng ra 
mà đầu thú. 

31 - Chớ thấy Gò Công thất thủ, mà trở mặt hại nhau; Đừng 
rằng Bến nghér an cư, mà đành lòng theo mọi. 

32 - Sao rằng gian, sao rằng nịnh, ai muốn hỏi hãy nhìn tiêu 
trên mả Nguy Khôi; Đâu là hoạ, đâu là tai, ai muốn hỏi nên 
xem bảng tại làng Đa Phước. 

33 - Oan nhường ấy, tình nhường ấy, căm thù nhường ấy, 


tính sao trả được mới hài; Công bấy lâu, nghiệp bấy lâu, lao 
khổ bấy lâu, đâu nỡ bỏ đi sao phải. 

34 - Dẫu có lỡ sát thời hãy tìm nơi sơn trại mà tụ tập anh 
hùng, sống vì Vua, thác vì Vua, dốc cùng lòng trước sau 
chẳng trái ; Dẫu có rủi sa cơ phải xuống dưới tuyền đài cũng 
phụng thờ hương khói, tên còn chép, họ còn chép, để nức 
danh thơm rọi sáng hoài. 

35 - Chớ để xóm làng cho Bạch Quỷ vãng lai; Chớ để phần 
mộ cho Tây Dương phá hại. 

36 - Khá ra tay mà vùa cột cái; Tua gắng sức chống đỡ tường 
xiêu. 

37 - Để nghìn năm dằng dặc, vững đất Thuấn trời Nghiêu; 
Ngõ muôn kiếp miên miên, bền sự nghiệp thư son khoán 
sắt. 

38 - Chữ đới thiên bất cộng, nghĩ căm căm ruột tím gan 
bầm; Câu giữ quốc đồng ưu, phải khăng khăng lòng ghi dạ 
tạc. 

ooOoo 

Bố cục : 

Câu 1 - 4 là Lung, trình bày tổng quát đề bài. 

Câu 5 - 8 là Biện nguyên, xác nhận đầu bài, nêu rõ nguyên 
uỷ gốc tích, giải thích rõ ý của đầu bài mà chuyển vào bài. 
Câu 9 - 14 là thích thực: Mô tả hết ý nghĩa của đầu bài. 

Câu 15 - 21 là phô diễn : Suy rộng ý của đầu bài. 

Câu 22 - 36 là nghị luận : Phê phán, đánh giá, bàn bạc ý 
nghĩa của đầu bài. 

Câu 37 - 38 Kết : Gói ghém chung ý tứ của đầu bài lại. 

Gieo vần : 


Ta thấy mỗi một câu (tức một liên, chia theo cách Meta) 
gồm hai vế đối với nhau chặt chẽ . Cách gieo vần thì chữ 
cuối một câu (gọi là chữ đậu câu ), nếu là vần trắc, sẽ bắt 
vần với chữ cuối , vần trắc của vế trước giữa câu kế. Chữ 
cuối câu kế là vần bằng, bắt với vần bằng chữ cuối vế trước 
của câu kế tiếp. Cứ như thế đến hết bài. Ví dụ: 

-Mặt đâu tới lãnh bằng ngày nọ; Xác nào ra đầu thú hôm 


"nay". 

-Đã thể nguyền hết sức đánh "Tây"; Đâu sợ chết cúi mình 
theo "giặc". 

-Một đường cái há phân nam "Bắc"; Một tóc tơ nỡ nhuộm 
xanh "vàng". 


-Đừng cho thày Địch thở "than"; Chớ để họ Nhạc cay đắng. 
Chữ "vàng" ở cuối câu lại bắt vần bằng với chữ đậu câu của 
câu kế, chữ "than". Lối gieo vận này gọi là liên vận. 

Phép đặt câu : 

Câu 1 đặt câu theo lối tứ tự, mỗi vế 4 chữ. 

Câu 2 - 6 đặt câu theo lối song quan, mỗi vế có từ 5 đến 9 
chữ đi liền một mạch. 

Câu 7 đặt câu theo lối hạc tất .. Mỗi vế có từ 3 đoạn trở lên, 
dài ngắn khác nhau. 

Câu 8 - 11 là song quan. 

Câu 12 đặt câu theo lối bát tự, mỗi vế có 8 chữ chia thành 
hai đoạn bằng nhau , mỗi đoạn 4 chữ. 

Câu 13 theo lối song quan. 

Câu 14 hạc tất. 

Câu 15 là song quan. 

Câu 16 đặt theo lối cách cú , mỗi vế chia làm hai đoạn dài 


ngắn khác nhau. 

Meta chỉ liệt kê từ câu 1 tơi câu 16 thôi. Tới đây hẳn bạn đọc 
phân biệt được phép đặt câu theo lối gì từ câu 17 cho đến 
hết bài rồi. Xin miễn nói thêm về lối đặt câu để tránh dài 
dòng. 

ooOoo 

Dẫu biết chép một bài phú nữa thì quá dài dòng, nhưng để 
bạn đọc biết về độc vận, Meta xin phép chép một bài nữa, 
dùng độc vận . 

Phú Gia Định thất thủ ( độc vận) 

Thương thay đất Gia định! 

Tiếc thay đất Gia Định! 

Vực hoá nên cồn; Đất bằng nổi sóng. 

Tàu khói chạy mây tuôn sông mấy khúc, lờ lạt bến trâu ; Dây 
thép giăng nhấp nhoáng đất ngàn trùng, ngã xiêu thành 
Phụng. 

Bờ cõi phân chia khác mặt, trông ra như quáng như mờ; Non 
sông dời đổi hoạ mi, tưởng tới dường mê dường mộng. 

Lớp cũ tàn, lớp mới mọc, dọc ngang xe ngựa đất gò bằng; 
Dấu trước lấp, dấu sau bồi, tan nát chợ nhà Trời dậy sấm. 

Inh ỏi súng rền kinh cửa Bắc, hãi hùng trăm họ dứt âu ca; Tò 
le kèn thổi tối Trời nam, man mác năm canh không tiếng 
trống. 

Hào kiệt tìm phương lánh mặt, sa cơ gió hạc lúc hư kinh (1); 
Anh hùng kiếm chốn ẩn thân, sút thế nước cờ thêm lúng 
túng. 

Từ Bến Thành trải qua Chợ Đũi loài tỉnh chiên (2) loạn xạ 
biết bao nhiêu; Nơi Chợ Lớn sấp đến Cầu Kho, quân mọi rợ 


lẫy lừng nên quá lắm. 

Cầu Thị Nghè cùng nơi Chợ Quán, quân tham tàn đắc ý vênh 
râu; Chùa Cẩm Thảo trải tới Cây mai, Phật Bồ Tát chịu nghèo 
ôm bụng. 

Nơi nơi nổi xóm mới nhà Tây; Chốn chốn lập đồn canh ụ 
súng. 

Ngậm ngùi thay ba bốn làng Gò Vấp, cây cỏ khô , thân thế 
đều khô ; Bát ngát nhỉ mười tám thôn Vườn Trầu, hoa trái 
rụng, người đời cũng rụng. 

Mấy dặm Gò Đen, Rạch Kiến, ngọn lửa thiêu sự nghiệp tan 
tành; Đòi nơi Rạch Giá, Gò Công, trận gió quét cửa nhà 
trống lỗng. 

Tiếng kêu oan, oan này bởi nước, hồn nhân dân biết dựa vào 
đâu; Thân liều thác, thác cũng vì vua, xương nghĩa sĩ chất 
đà nên đống. 

Sông núi đào, mổ xiêu mả lạc, thương thay người thác 
chẳng yên phần; Đường sá đắp, cửa nát nhà tan, cực bấy kẻ 
còn khôn nỗi sống. 

Sau trước vầy đoàn bạch Quỷ, dân ta đòi bữa đòi suy; Đêm 
ngày ỏi tiếng Lang Sa, thế nó càng ngày càng lộng. 

Cờ Thành Thang sao không thấy phất, bỏ liều con đỏ chông 
gai; Áo Võ Vương sao chẳng thấy gầy, nỡ để dân đen bùn 
lấm. 

Đầu Trung nguyên tóc hỡi còn dài, ơn này nhờ có Bá, học 
Xuân Thu xin chớ kiếm Hoàn Công; Tay tả nhằm3) áo kia 
khỏi mặc, việc ấy bởi vì ai, đọc Luận ngữ cớ sao chê Quản 
Trọng. 

Bóng xế dậm ngàn mây man mác, nước non này ai thấy 


cũng buồn; Trời chiều chim chóc nhẩy lăng xăng, tình cảnh 
ấy lòng nào chẳng động. 

Ta nay nhân cảm với cuộc đời, Vậy nên tả một vài ngẫu vận. 
ooOoo 

(1) Tức là nghe gió thổi, chim hạc kêu mà phập phồng lo sợ 
tưởng như giặc tràn đến nơi. Tích Bồ Kiên, vua nhà Tần 
trước khi bị quân nhà Tấn đuổi đánh, quân sĩ tới đâu nghe 
tiếng gió thổi, chim hạc kêu cũng giật mình tưởng quân nhà 
Tấn đã tới. 

(2) Tỉnh chiên là hôi tanh . Chỉ bọn cướp nước. 

(3) Tả nhằm là khép vạt áo sang bên trái, tục mọi rợ. Khổng 
Tử nói : "Không có Quản Trọng thì chúng ta khép vạt áo sang 
bên trái hết ". Nghĩa là không có Quản Trọng thì phong hoá 
suy đồi, văn minh thành mọi rợ ngay. 

Bài này dùng chỉ một vần "ông" hay "ụng", âm trắc. Không 
cần bắt yêu vận với chữ cuối của vế trước ở giữa câu kế. 

Tới đây chúng ta có thể sang phần Văn Tế, cuối cùng là Kiều 
Lẩy. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Long Nguyễn Meta 
VNthuquan - thư viện Online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 8 tháng 7 năm 2006 


